VIỆN NGHIÊN CỬU PHẬT HỌC VIỆT NAM 



HỢP TUYÊN LỜI PHẬT DẠY 
TỪ KINH TẠNG PẪLI 


In The Buddha's Words 

An Anthology of Discourses froni the Pãll Canon 

ịỵ 

BHIKKHU BODHI 
VVisdom Publications - 2005 
Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai 
2015 



D N11À XƯẢT BAN HỎNG ĐỬC 


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 

HỢP TUYỂN LỜI PHẠT DẠY 

TỪ KINH TẠNG PALI 
• 

In The Buddha’s Words 

An Anthology of Discourses from the Pali Canon 

By 

BHIKKHƯ BODHI 
Wisdom Publications - 2005 

Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Nhu Mai 
NHÀ XUẤT BẢN HỔNG ĐỨC 2015 

Dịch giả giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt. 

Mọi việc in ấn, phát hành . . . phải có sụ đồng ý của dịch giả. 


MỤC LỤC 


Đôi Nét Tiểu Sử BHIKKHU BODHI 
Lời Giới Thiệu của Đức Đạt-Lai Lạt- Ma thứ 14 
Lời Mở Đầu của Bhikkhu Bodhi 
Lời Giới Thiệu của Nguời Dịch 

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 

I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 

- Giới thiệu 

1. Già, Bệnh và Chết 

2. Những Hệ Lụy của Lối sống Phàm Phu 

3. Một Thế Giới Biến Động 

4. Vô Thủy/ Không Có Điểm Khởi Đầu 

II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 

- Giới Thiệu 

1 . Một Nguời 

2. Sụ Kiện Nhập Thai và Đản Sanh của Đức Phật 

3. Cuộc Tìm Cầu Giải Thoát 

4. Quyết Định Thuyết Pháp 

5. Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên 

III. TIÉP CẬN GIÁO PHÁP 

- Giới thiệu 

1 .Không Phải là Giáo Lý Bí Mật 

2. Không Phải là Giáo Điều hay Đức Tin Mù Quáng 

3. Nguồn Gốc của Khổ và sự Diệt Khổ 

4. Tìm Hiểu Ch ính Bản Thân Vị Đạo Su 

5. Những Buớc Tiến Đến Giác Ngộ Chân Lý 


IV. HẠNH PHÚC THẤY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN 
TẠI 

- Giới Thiệu 

1 . Hoang Dương Chánh Pháp trong Xã Hội 

2. Gia Đình 

3. An Lạc trong Hiện Tại, An Lạc trong Tương Lai 

4. Nghề Nghiệp Chơn Chánh (Chánh Mạng) 

5. Người Phụ Nữ của Gia Đình 

6. Cộng Đồng Tăng Chúng 

V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐÉN TÁI SINH TỐT ĐẸP 

- Giới Thiệu 

1 . Định Luật Nghiệp Quả 

2. Công Đức: Chìa Khóa Mở Ra Vận Mệnh Tốt Đẹp 

3. Bố Thí 

4. Giới Hạnh 

5. Thiền Định 

VI. TẦM NHÌN THÂM SÂU VỀ THÉ GIỚI 

- Giới Thiệu 

1 . Bốn Pháp Vi Diệu 

2. Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, sự Vượt Thoát 

3. Đánh Giá Đúng Đắn Đối Tượng của Tham Dục 

4. Những Cạm Bầy của Dục Lạc 

5. Đời Sống Ngắn Ngủi và Phù Du 

6. Tóm Lược Bốn Giáo Pháp 

7. Sự Nguy Hiểm cuả Kiến Chấp 

8. Từ Thiên Giới đến Địa Ngục 

9. Hiểm Họa của Cõi Luân Hồi 


VII. CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 

- Giới Thiệu 

1. Tại Sao Hành Giả Đi Vào Thánh Đạo? 

2. Phân Tích Bát Thánh Đạo 

3. Thiện Hữu Tri Thức 

4. Tu Tập Từ Từ 

5. Các Gia Đoạn Tu Tập Cao Hon với Ví Dụ 


VIII. Tư TẬP TÂM 

- Giới Thiệu 

1. Tâm là Chìa Khóa 

2. Phát Triển Hai Kỹ Năng 

3. Những Chuớng Ngại trong việc Phát Triển Tâm Thức 

4. Thanh Lọc Tâm 

5. Diệt Trừ Vọng Tuởng 
. Tâm Từ 

7. Sáu Tùy Niệm 

8. Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm / Tứ Niệm Xứ 

9. Pháp Quán Niệm Hoi Thở 

10. Chứng Đắc Giác Ngộ 

IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 

- Giới Thiệu 

1 . Những Hình Ảnh về Trí Tuệ 

2. Những Điều Kiện để Có Trí Tuệ 

3. Kinh Chánh Tri Kiến 

4. Lãnh Vục Trí Tuệ 

5. Mục Tiêu của Trí Tuệ 


X. CÁC CẤP BẬC CHỨNG ĐẮC 
- Giới Thiệu 

1 . Ruộng Phuớc của Thế Gian 

2. Quả Dụ Luu 

3. Quả Bất Lai 

4. Bậc A-La- Hán 

5. Nhu Lai 


CHÚ THÍCH 


MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO 


ĐÔI NÉT TIỂU SỬ BHIKKHU BODHI 



truyền thống Theravada. 

Từ những năm ở lứa tuổi đôi mươi, Phật giáo đã có sức thu hút 
mãnh liệt đối với sư. Năm 1972, sau khi hoàn tất học vị Tiến sĩ Triết học 
tại Đại học Claremont Graduate School, sư du hành đến Sri-Lanka (Tích 
Lan) và thọ giới sa-di. Năm 1973, sư thọ giới Tỷ-kheo với giới sư là ngài 
Ananda Maitreya, một vị sư học giả Phật giáo thuộc hàng ngũ lãnh đạo 
của Sri-Lanka thời bấy giờ. 

Năm 1984 Tỷ-kheo Bodhi được bổ nhiệm làm Chủ biên Hội Xuất 
Bản Kinh Sách Phật giáo ở Kandy, Sri-Lanka, sau đó Ngài được bầu làm 
Chủ tịch Hội này. Ngài đã sinh sống và làm việc tại Sri-Lanka hơn 20 
năm. 

Tỷ-kheo Bodhi vừa là tác giả, dịch giả và chủ biên của nhiều tác 
phẩm Phật học giá trị, gồm có: 

- Tăng Chi Bộ Kỉnh: Bản Dịch Mới (. Numerical Discourses of the 
Buddha: A New Translation of the Anguttara Nikaỵ) (2012) Bhikkhu 
Bodhi dịch 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


- Hợp Tuyển Lời Phật Dạy {In the Buddha”s ĨVords), Bhikkhu Bodhi 
tuyển chọn và giới thiệu (2005) 

- Trung Bộ Kỉnh , Bhikkhu Bodhi đồng dịch giả với Tỷ-kheo Nãnamoli 
{The Middỉe Length Discourses of the Buddha: A translatỉon from the 
Majjhima Nỉkãya (2001) 

- Tương Ưng Bộ Kỉnh {The Connected Discourses of the Buddha: A 
Translation from the Samyutta Nỉkãya ) Bhikkhu Bodhi dịch (2000) 

- Tăng Chi Bộ Kinh, {Numerical Discourses of the Buddha: An 
Anthologỵ of Suttas from the Anguttara Nikãya ) Nyanaponika Thera dịch 
(1999) Bhikkhu Bodhi biên tập 

- Cẩm Nang Tổng Hợp Vỉ Diệu Pháp (A Comprehensỉve Manual of the 
Abhidamma) (2000) Bhikku Bodhi biên soạn 

- Bát Thánh Đạo: Con Đường Chẩm Dứt Khổ Đau (The Noble Eỉgthfold 
Path : Waỵ to the End of Sujfering) (2000) Bhikkhu Bodhi biên soạn 


■ : ' Cảc Khóa Giảng Kinh trên Mang Internet : 

1. Giảo Lý Như Thật Của Đức Phật (The Buddhda’s Teachings as It Is 
(1981) 

2. Kinh Tập Nipata ( Sutta Nipata ) (2004) 

3. Nghiên Cứu Hệ Thống Kinh Trung Bộ (A Systematic Studỵ of the 
Majjhỉma Nikaỵa) (2003-2008) 

4. Nghiên Cứu các Hạnh Ba-ỉa-mật (Ả Study of the Paramỉs) (2008) 

5. Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kỉnh Tạng Pali (In the Buddha”s Words: 
An Anthology of Discourses from the Palỉ Canon (2006-2008) 

* Và rất nhiều bài viết về những vấn đề Phật Giảo hiện đại, đăng trên các 
báo chỉ Phật giáo thế giới. 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 2 


LỜI GIỚI THIỆU 

CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI-LẠT-MA THỨ 14 


Hơn hai ngàn năm trăm năm đã trôi qua kể từ 
khi bậc Đạo Sư từ bi của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giảng dạy 
ở Ân độ. Ngài đưa ra lời khuyên cho những ai quan tâm, mời họ lắng 
nghe, suy nghĩ, và quan sát với óc phê phán những gì Ngài nói. Ngài đã 
thuyết giảng cho nhiều cá nhân cũng như đoàn thể khác nhau trong hơn 
bốn mươi năm. 

Sau khi Đức Phật nhập diệt, việc ghi nhận những lời giảng dạy của 
Ngài được duy trì theo hệ thống truyền khẩu. Những vị đã được nghe lời 
giảng dạy thường gặp nhau theo định kỷ với những vị đồng phạm hạnh 
khác để đọc tụng lại những gì họ đã nghe và học thuộc lòng. Theo thời 
gian, những lần đọc tụng thuộc lòng ấy được viết xuống thành văn tự, đặt 
nền móng cho tất cả nền văn học Phật giáo sau đó. Kinh Tạng Pali là 
một trong những văn kiện đầu tiên của các kinh văn được ghi lại bằng chữ 
viết và là những văn bản hoàn chỉnh duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn cho 
đến ngày nay. Trong Kinh Tạng Pali, những kinh văn được biết như là các 
bộ kinh Nikaya có giá trị đặc biệt như là một tập hợp có mạch lạc những 
lời dạy của Đức Phật bằng chính lời nói của Ngài. Những bài thuyết giảng 
ấy bao quát nhiều đề tài rộng lớn khác nhau; không những ngài nói đến 
vấn đề xuất gia và giải thoát, mà còn giảng về mối quan hệ đúng đắn giữa 
vợ chồng, việc quản lý gia đình, và những phương cách để cai trị đất nước. 
Những bài kinh ấy giải thích con đường phát triển tu tập - từ bố thí và trì 



giới, đến rèn luyện tâm và đạt được trí tuệ, tất cả hướng đến chứng đắc 
giác ngộ giải thoát. 

Những lời thuyết giảng từ các bộ kinh Nikaya được tuyển chọn 
trong sách này cung cấp nhiều hiểu biết thật hấp dẫn về phưong cách 
những giáo lý của Đức Phật được bảo tồn, học hỏi và hiểu biết trong thời 
kỳ đầu tiên của quá trình phát triển Phật giáo. Các độc giả hiện đại sẽ tìm 
thấy những giáo lý này có giá trị đặc biệt tái tạo sức sống mới cũng như 
làm sáng tỏ hiểu biết của họ về nhiều điểm giáo lý co bản của Phật giáo. 
Rõ ràng là thông điệp chính yếu của Đức Phật về lòng từ bi, trách nhiệm 
đạo đức, an tịnh tâm thức và óc phán đoán đúng đắn, vẫn có giá trị trong 
thời đại này cũng như hon hai ngàn năm trăm năm về trước. 

Mặc dù Phật giáo được truyền bá và định hình tại nhiều phần đất 
của Châu Á, phát triển thành nhiều truyền thống khác nhau tùy theo không 
gian và hoàn cảnh, trong quá khứ khoảng cách địa lý và những khác biệt 
về ngôn ngữ đã làm giới hạn việc trao đổi thông tin. Một trong những kết 
quả của tiến bộ hiện đại trong lãnh vực liên lạc và truyền thông mà tôi 
cảm kích nhất là những co hội rộng lớn mở ra cho những người quan tâm 
đến Phật giáo, giờ đây họ có thể làm quen với toàn bộ đầy đủ giáo lý và 
phưong pháp tu tập Phật giáo. Điều tôi cảm thấy đặc biệt khích lệ là cuốn 
sách này trình bày thật rõ ràng nhiều điểm giống nhau rất co bản giữa tất 
cả các tông phái Phật giáo. 

Tôi xin chúc mừng Tỷ-kheo Bodhi về tác phẩm này với công trình 
tuyển chọn và dịch thuật rất cẩn trọng của ngài. Tôi cầu nguyện độc giả 
sẽ tìm được lời hướng dẫn - và nguồn cảm hứng để thực hành - có thể 
đem lại cho họ niềm an tịnh nội tâm, mà tôi tin tưởng rất cần thiết để tạo 
một thế giới an bình và hạnh phúc hon. 


Ngày 10 tháng Năm, 2005 
Ngài Tenzin Gyatso, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 14 


LỜI MỞ ĐẦU 
CỦA BHIKKHU BODHI 


Những bài thuyết giảng của Đức Phật được 
bảo tồn trong Kinh Tạng Pãli gọi là suttas (Kinh), theo tiếng Pãli (Nam 
Phạn) tưong đưong với từ sutras theo tiếng Sanskrit (Bắc Phạn). Mặc dù 
Kinh Tạng Pãli thuộc về một trường phái Phật giáo đặc thù - đó là truyền 
thống Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Thượng Tọa Bộ - điều này 
hoàn toàn không có nghĩa là những văn bản kinh điển này chỉ thuộc về 
Phật giáo Nguyên Thủy. Những văn bản kinh điển này xuất phát từ thời 
kỳ đầu tiên của lịch sử văn học Phật giáo, một thời kỳ kéo dài khoảng 100 
năm sau khi Đức Phật nhập diệt, trước khi cộng đồng Phật giáo nguyên 
thủy phân chia thành nhiều bộ phái khác nhau. Kinh Tạng Pãli có nhiều 
phần tưong đưong với những trường phái Phật giáo cổ so nay đã bị xóa 
sổ, có những văn bản đôi khi cực kỳ giống với văn bản tiếng Pãli, chỉ khác 
phần lớn ở bối cảnh và sự sắp xếp, chứ không khác về những điểm giáo 
lý . Như vậy, những bài kinh, cùng với các văn bản tưong đưong, tạo thành 
những công trình ghi chép xưa cổ nhất về lời Phật dạy còn để lại cho 
chúng ta; đó là những văn bản kinh điển gần sát với sự thật nhất về những 
gì Đức Phật lịch sử đã thực sự giảng dạy mà chúng ta có thể tìm thấy. 
Những bài giảng được tìm thấy trong các văn bản đó đã phục vụ như là 
điểm xuất phát, là nguồn gốc đầu tiên, cho tất cả những dòng suối giáo 
lý và phưong pháp hành trì của Đức Phật luân chuyển qua nhiều thế kỷ. 
Vì lý do đó, những kinh điển này đã tạo thành di sản chung của toàn bộ 



truyền thống Phật giáo, và Phật tử thuộc mọi truyền thống muốn tìm hiểu 
nguồn gốc giáo lý Phật giáo cần phải uu tiên nghiên cứu học hỏi kinh tạng 
này thật sâu sát và cẩn trọng. 

Trong Kinh Tạng Pãli, những bài thuyết pháp của Đức Phật đuợc 
gìn giữ theo từng tuyển tập gọi là Nikãyas. Hon 20 năm qua, những bản 
dịch mới của bốn bộ Kinh Nikãya đã đuợc in và phát hành bằng những ấn 
bản đẹp hấp dẫn với giá phải chăng. Nhà xuất bản Wisdom Publications 
đã đi tiên phong trong buớc phát triển này từ năm 1987 khi họ xuất bản 
bản dịch Truông Bộ Kinh (Digha Nikãya) của Maurice Walshe. Theo sau 
buớc khởi đầu này, năm 1995, nhà xuất bản Wisdom cho ra đời bản dịch 
do tôi duyệt lại và ấn hành bản dịch viết tay Trung Bộ Kinh (Majjhima 
Nikãya) của Tỳ Kheo Nãụamoli, sau đó vào năm 2000 lại cho ra đời tiếp 
bản dịch mới của tôi về toàn bộ Tuong ưng Bộ Kinh (Samyutta 
Nikãya). Vào năm 1999, duới dấu ấn của Quỹ Tín Thác Văn Học Cao 
Quý, AltaMira Press đã xuất bản một hợp tuyển kinh từ Tăng Chi Bộ Kinh 
(Aủguttara Nikaya) do cố Đại Đức Nyanaponika và tôi phiên dịch. Hiện 
nay tôi đang tiến hành một bản dịch mới về toàn bộ Tăng Chi Bộ Kinh, 
dự định dành cho Wisdom Publications xuất bản trong loạt sách về Những 
Lời Phật Dạy. 

Nhiều độc giả đọc những dịch phẩm đồ sộ ấy đã nói với tôi rằng đối 
với họ các bản dịch mới đã mang lại sức sống cho kinh tạng, điều này làm 
tôi hài lòng. Tuy nhiên, những độc giả nhiệt tâm muốn tìm hiểu sâu vào 
đại duong của các bộ kinh Nikãya lại có vài ý kiến khác nữa. Họ nói rằng 
trong lúc ngôn ngữ của các bản dịch mới giúp họ đọc hiểu kinh tạng dễ 
dàng hon nhiều so với các bản dịch cũ, họ vẫn còn phải vất vả tìm kiếm 
một quan điểm để từ đó có thể thấy đuợc cấu trúc tổng quát của các bài 
kinh, một bố cục trong đó tất cả bài kinh có thể xếp đặt ăn khớp với nhau. 
Các bộ kinh Nikãya tự thân không giúp ích gì nhiều về phuong diện này, 
vì sự sắp xếp của kinh hầu nhu là không theo một trật tự nào, với ngoại lệ 
đáng ghi nhận là Tuong ưng Bộ Kinh, vì tập kinh này có cấu trúc sắp xếp 
theo chủ đề. 

Trong một loạt bài giảng tôi bắt đầu thực hiện liên tục tại Tu Viện 
Bodhi, thuộc tiểu bang New Jersey từ năm 2003, tôi soạn thảo một kế 


hoạch của riêng tôi để sắp xếp lại nội dung của Trung Bộ Kinh (Majjhima 
Nikãya). Ke hoạch này khai mở thông điệp của Đức Phật theo một trì nh 
tự tiệm tiến, từ dễ đến khó, từ buớc so đẳng đến trình độ thâm sâu. Suy 
nghĩ lại, tôi thấy kế hoạch này có thể áp dụng không những cho Trung Bộ 
Kinh, mà còn cho bốn bộ kinh Nikãya nói chung. Vì vậy, tập sách này sắp 
xếp lại các bài kinh đuợc tuyển chọn từ bốn bộ kinh Nikãya, trình bày bố 
cục theo chủ đề và thứ tụ tiệm tiến. 

Tập sách này nhắm đến hai đối tuợng độc giả. Đối tuợng thứ nhất 
là những nguời chua quen thuộc với những bài thuyết pháp của Đức Phật 
và cảm thấy cần một su giới thiệu có hệ thống. Đối với những độc giả ấy, 
bất cứ bộ kinh Nikãya nào cũng có vẻ không rõ ràng và khó hiểu. Cả bốn 
bộ kinh, thoạt nhìn có vẻ giống nhu một khu rừng rậm - rối rắm và gây 
hoang mang, đầy cả những thú hoang chua hề biết - hay giống nhu một 
đại duong - mênh mông, đầy sóng gió và cản trở. Tôi hy vọng quyển sách 
này sẽ phục vụ nhu một bản đồ giúp những độc giả ấy dò dẫm đuờng để 
ra khỏi khu rừng rậm của kinh điển, hay giống nhu một chiếc tàu vững 
chắc đua họ vuợt qua đại duong Phật pháp. 

Hạng độc giả thứ hai mà cuốn sách này nhắm đến là những nguời 
đã quen thuộc với kinh tạng, mà vẫn chua biết làm thế nào để các bài kinh 
này có thể ăn khớp với nhau trong một tổng thể có thể hiểu đuợc. Đối với 
những độc giả này, họ có thể hiểu đuợc tự thân mỗi bài kinh, nhung toàn 
tập kinh giống nhu những mảnh hình ghép của câu đố trải trên bàn. Một 
khi độc giả hiểu đuợc bố cục của sách này, họ sẽ có một ý niệm rõ ràng 
về cấu trúc của lời Phật dạy. Rồi, chỉ cần suy nghĩ một chút, độc giả sẽ có 
thể xác định đuợc vị trí của bất cứ bài kinh nào trong tòa nhà Phật pháp 
đồ sộ, dù bài kinh đó có đuợc đua vào hợp tuyển này hay không. 

Hợp tuyển này, hay bất cứ hợp tuyển kinh điển nào khác, tự nó 
không thể thay thế cho các bộ kinh Nikãya. Hy vọng của tôi có hai huớng, 
tuong ứng với hai hạng độc giả mà tập sách này nhắm đến: một là những 
nguời mới làm quen với văn học Phật giáo Nguyên Thủy sẽ tìm thấy tập 
sách này giúp họ tăng thêm thích thú và khuyến khích họ tìm hiểu sâu hon 
về các bộ kinh Nikaya; và hai là những độc giả đã có kinh nghiệm về các 


bộ kinh Nikaya khi đọc xong tập sách này sẽ có một hiểu biết tốt hơn về 
những bài kinh mà họ đã quen thuộc. 

Nếu hợp tuyển này còn nhắm đến một điểm nào khác, thì đó chỉ là 
chuyển tải tầm vóc rộng lớn của trí tuệ Đức Phật. Trong lúc Phật giáo 
Nguyên Thủy đôi lúc đuợc mô tả nhu là một phuơng pháp tu tập để từ bỏ 
thế tục truớc hết dành riêng cho những nhà tu hành khổ hạnh và những 
thiền giả, thật ra, những bài kinh xua cổ của Kinh tạng Pali rõ ràng cho 
chúng ta thấy trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật đã vuơn tới những khía 
cạnh sâu thẳm của đời sống thế gian, cung cấp cho những nguời bình 
thuờng kim chỉ nam để hành xử đúng đắn và có tri kiến chon chánh. 
Không phải chỉ là đức tin tôn giáo dành cho giới xuất gia cao thuợng, Phật 
giáo cổ đại liên quan đến sự hợp tác giữa các gia chủ và tăng chúng trong 
những nhiệm vụ song hành là duy trì giáo pháp của Đức Phật và hồ trợ 
lẫn nhau trong nỗ lục tiến lên trên con đuờng chấm dứt khổ đau. Đe hoàn 
thành những nhiệm vụ ấy một cách đầy đủ ý nghĩa, Phật Pháp phải cung 
cấp cho đại chúng sụ huớng dẫn, nguồn cảm hứng, niềm vui và nguồn an 
ủi sâu sắc và vô tận. Phật giáo sẽ không thể thực hiện điều này nếu không 
trực tiếp đáp ứng những nỗ lục rất nghiêm túc của đại chúng muốn kết 
hợp nhiệm vụ gia đình và xã hội với nguyện vọng giác ngộ tối thuợng. 

Hầu hết những bài kinh trong tập sách này đuợc chọn lọc từ các ấn 
bản của bốn bộ kinh Nikãya nhu đã nêu trên. Hầu hết các bài kinh đều 
đuợc duyệt lại, thuờng thì chỉ có vài thay đổi nhỏ, nhung đôi lúc cũng có 
thay đổi lớn, cho phù hợp với sụ thay đổi trong hiểu biết của chính tôi về 
các văn bản kinh và về ngôn ngữ Pãli. Tôi vừa mới phiên dịch một ít bài 
ki nh từ Tăng Chi Bộ Kinh vốn đã không đuợc đua vào hợp tuyển nêu trên. 
Tôi cũng đua thêm một ít bài từ Kinh Udãna (Phật Tụ Thuyết) và 
Itivuttaka (Phật Thuyết Nhu Vậy), hai tập kinh nhỏ thuộc về bộ kinh 
Nikãya thứ năm, tức là Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya). Tôi đã dựa trên 
bản dịch của John D. Ireland, do Hội Xuất Bản Kinh Tạng Phật Giáo Sri 
Lanka ấn hành, nhung tôi lại cũng tụ ý thay đổi đôi chút cho hợp với ngôn 
từ và thuật ngữ ua thích của tôi. Tôi thích chọn những bài kinh bằng văn 
xuôi hơn là văn vần, vì mang ý nghĩa trực tiếp và cụ thể hơn. Khi một bài 
kinh kết thúc bằng một thi kệ, nếu bài kệ chỉ nói lại ý nghĩa của đoạn văn 
xuôi truớc đó, thì tôi bỏ qua để khỏi chiếm nhiều trang giấy. 


Mỗi chương được mở đầu với lời giới thiệu trong đó tôi giải thích 
những khái niệm quan trọng nhất liên quan đến chủ đề của chương và cố 
gắng trình bày bằng cách nào những bài kinh tôi chọn đã minh họa cho 
chủ đề đó. Để làm sáng tỏ những điểm phát sinh từ lời giới thiệu và từ bài 
kinh, tôi cũng đã đưa vào những chú thích cuối trang. Những điểm này 
thường được rút từ các bài luận giải cổ điển được cho là của vị luận sư 
danh tiếng miền Nam Ân Độ là Acariya Buddhaghosa (Phật Âm), người 
đã sinh hoạt ở Sri Lanka trong thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Đe cho rõ ràng 
chính xác, tôi không đưa vào nhiều chú thích trong tập sách này như đã 
làm trong những bản dịch khác của tôi về các bộ kinh Nikãya. Những chú 
thích này cũng không mang tính kỷ thuật như những chú thích trong các 
bản dịch đầy đủ. 

Sau mỗi bài tuyển chọn đều có bảng mục lục sách tham khảo. Phần 
tham khảo từ văn bản Kinh Trường Bộ và Trung Bộ có ghi tên và số thứ 
tự của kinh (bằng tiếng Pãli), các trích đoạn từ hai bộ kinh này vẫn giữ 
nguyên số thứ tự của từng đoạn đã được sử dụng trong Trường Bộ Kinh 
và Trung Bộ Kinh, vì vậy độc giả nào muốn xác định vị trí của trích đoạn 
ki nh ấy trong toàn bộ bài kinh sẽ có thể tìm thấy dễ dàng. Những mục lục 
tham khảo của các bài từ Tương Ưng Bộ Kinh được ghi là Samyutta và số 
thứ tự kinh; các bài từ kinh Tăng Chi Bộ Kinh được ghi là nỉpãta và số 
thứ tự kinh (những bài kinh số Một và số Hai cũng ghi các chương 
trong Kinh nỉpãta theo sau là số thứ tự kinh). Bảng mục lục tham khảo 
các bài từ Kinh Phật Tự Thuyết (Udãna) được ghi là nỉpãta và số thứ tự 
kinh; các bài từ Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) thì chỉ ghi số thứ 
tự kinh. Tất cả phần mục lục tham khảo đều có phần ghi kinh thuộc tập 
nào và số trang theo các ấn bản kinh tiêu chuẩn do Hội Kinh Tạng Pali 
xuất bản. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Timothy McNeil và David 
Kittelstrom của nhà xuất bản Wisdom Publications, những người bạn đã 
động viên tôi tiếp tục công trình này trong khi tôi phải đương đầu với sức 
khỏe yếu kém trong nhiều khoảng thời gian dài. Sa-di Anãlayo và Tỳ kheo 
Nyanasobhano đã đọc và nhận xét về những phần giới thiệu của tôi, và 
John Kelly đã duyệt lại bản thảo của toàn bộ tập sách. Tôi rất biết ơn cả 
ba bạn đã cho tôi nhiều đề nghị hữu ích. John Kelly cũng đã soạn “bảng 


tham khảo nguồn gốc” xếp vào phần cuối tập sách. Cuối cùng, tôi rất biết 
on các bạn sinh viên của tôi ở các khóa học tiếng Pãli và Phật Pháp tại Tu 
viện Bodhi, sự quan tâm nhiệt tình của các bạn đối với giáo lý thuộc bộ 
kinh Nikãya đã khoi nguồn cảm hứng để tôi thục hiện hợp tuyển này. Tôi 
đặc biệt tri ân vị Viện Chủ tài năng đã sáng lập Tu viện này là Hòa Thuợng 
Jen-Chun, nguời đã vui lòng đón nhận một tu sĩ thuộc một truyền thống 
Phật giáo khác đến cu trú tại Tu viện của ngài, và là nguời quan tâm làm 
chiếc cầu nối giữa hai dòng truyền thừa Bắc tông và Nam tông thuộc Phật 
Giáo Nguyên Thủy. 


Bhikkhu Bodhi 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH 


Với tâm nguyện góp phần nhỏ bé của mình trong việc truyền bá 
Chánh pháp, tôi vẫn ngày đêm trăn trở với vấn đề “Làm thế nào để giúp 
nguời học Phật tiếp thu giáo pháp từ Kinh Tạng Pali dễ dàng hon?”. Đến 
khi đọc cuốn “In the Buddha’s Words” của Bhikkhu Bodhi, tôi rất mừng 
vì đã gặp đuợc một cuốn sách quý đáp ứng đúng nguyện vọng của mình. 

Đây là cuốn sách đã đuợc các học giả Phật học trên thế giới đánh 
giá là một trong muời cuốn sách Phật học giá trị nhất hiện nay, với số ấn 
bản phát hành kỷ lục. Bởi vậy, tôi đã phát nguyện phiên dịch cuốn sách 
này để giới thiệu với Phật tử Việt Nam một cuốn sách quý, giúp độc giả 
nắm vững Giáo pháp căn bản của Đức Phật một cách mạch lạc và khoa 
học. 

Trong sách này, Bhikku Bodhi đã tuyển chọn những bài kinh tiêu 
biểu từ Kinh Tạng Pali, sắp xếp lại theo từng chủ đề, nhằm hệ thống hóa 
giáo lý của Đức Phật một cách rõ ràng, mạch lạc, giúp nguời học Phật 
thấy rõ con đuởng tu tập và kết quả tu tập theo lộ trình từ thấp đến cao, 
cho đến mục đích tối thuợng là giác ngộ giải thoát. 

Trong lúc phiên dịch, tôi đã nghĩ đến các bạn trẻ, nên đã cố gắng 
diễn đạt bằng thứ tiếng Việt trong sáng dễ hiểu. Tôi cũng cố gắng Việt 
hóa một số thuật ngữ Phật học Hán Việt khó hiểu, hoặc chú thích thêm từ 
ngữ thuần Việt bên cạnh thuật ngữ Hán Việt hoặc nguợc lại, để độc giả 
có thể nhận biết và học hỏi thêm. Tuy nhiên, có một số thuật ngữ Phật học 
Hán Việt vốn đã rất phổ biến trong giới Phật tử thì tôi vẫn tiếp tục sử dụng. 

Trong phần kinh trích giảng, tôi dịch theo bản tiếng Anh của Tỷ- 
kheo Bodhi, trong đó ngài Bodhi đã luợc bớt các phần lặp lại để giúp độc 
giả khỏi chán nản khi phải đọc phần lặp lại nhiếu lần. Duới mồi phần kinh 
trích dẫn, tôi có ghi chú thêm nguồn gốc bài kinh ấy theo bản dịch của cố 
Truởng lão Hoà Thuợng Thích Minh Châu để độc giả có thể tham khảo 
thêm. 

Mặc dù đã cố gắng hết sức để diễn dịch kinh văn bằng một văn 
phong dễ hiểu, chắc chắn tôi cũng không tránh khỏi vụng về sai sót do 


kiến thức còn giới hạn, kính mong các bậc thầy cùng quý vị thiện tri thức 
vui lòng chỉ giáo, để lần sau in lại, cuốn sách sẽ hoàn hảo hon. Tôi xin 
chân thành cảm tạ. 

Để cuốn sách này có thể đến tay nguời đọc, truớc tiên, tôi xin thành 
kính tri ân và đảnh lễ giác linh cố Truởng lão Hòa thuợng Thích Minh 
Châu, vị thầy đầu tiên của tôi, nguời đã cống hiến trọn đời vì sụ nghiệp 
giáo dục tăng ni và Phật tử, nguời đã phiên dịch bộ kinh Nikaya từ Pali 
sang tiếng Việt, để lại cho hậu thế một kho tàng Phật học đồ sộ. Nhờ công 
đức của ngài mà tôi đã đuợc khai sáng trí tuệ, và có một kho tài liệu tham 
khảo vô giá giúp tôi có đủ duyên lành để phiên dịch cuốn sách này, trong 
nỗ lực noi guong Hòa Thuợng bổn su, góp phần truyền bá Chánh pháp. 

Tiếp đến, tôi xin thành kính tri ân Bhikkhu Bodhi, vị thầy đã dày 
công phiên dịch các bộ kinh Nikaya từ Pali sang tiếng Anh và giảng dạy 
thông qua mạng Internet, để Phật tử khắp thế giới có thể lắng nghe và học 
tập rất thuận tiện. Những bài giảng của ngài đã giúp tôi mở rộng kiến thức 
và học đuợc rất nhiều thuật ngữ Phật học tiếng Anh để so sánh tuong 
đuong với thuật ngữ Phật học Hán Việt trong lúc phiên dịch sách này. 
Ngoài ra, ngài Bodhi còn sẵn sàng giải thích những thắc mắc của tôi về 
các bài giảng của ngài, và rất quan tâm đến việc phổ biến bản dịch tiếng 
Việt này trong cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Mỹ. 

Tôi cũng xin chân thành cảm tạ Thuợng Tọa Thích Tâm Hạnh, 
Tiến sĩ Phật học, giảng su tại Học Viện Phật Giáo VN ở Saigon và Huế, 
nguời đã vui lòng bỏ nhiều thì giờ quý báu để đọc lại bản dịch của tôi và 
đề nghị một số chỉnh sửa thích hợp. 


Cuối cùng, nếu độc giả Việt Nam nào sau khi đọc sách này, cảm 
thấy kiến thức Phật học của mình được sáng tỏ thêm, tăng trưởng 
niềm tin vào những lời Phật dạy, và tinh tấn thực hành, đạt được nhiều 
lợi lạc và tiến bộ trên bước đường tu học, thì xin hồi hướng chút công 
đức này đến tất cả pháp giới chúng sinh. Nguyện cầu tất cả chúng sinh 
đều được thấm nhuần Chánh pháp và vững vàng tiến bước trên con 
đường đi đến giác ngộ giải thoát. 


Melbourne, mùa Xuân, tháng 10 năm 2015 
Nguyên Nhật Trần Như Mai 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 

KHAI MỞ CẤU TRÚC 
NỘI DUNG LỜI PHẬT DẠY 


Mặc dù lời Phật dạy rất có hệ thống, không có một bài kinh nào 
được cho là của Đức Phật mà trong đó Ngài đã xác định rõ ràng cấu trúc 
của Giáo Pháp, một sự dàn dựng Ngài đã sắp xếp để diễn đạt một giáo lý 
nào đó của Ngài. Trong suốt thời gian dài hoằng pháp, Đức Phật đã giảng 
dạy theo nhiều phưong cách khác nhau tùy thuộc vào co hội và hoàn cảnh. 
Đôi lúc Ngài diễn tả thật rõ ràng những nguyên tắc bất biến trong cốt lõi 
của bài giảng. Đôi lúc Ngài thay đổi lời giảng dạy cho thích hợp với 
khuynh hướng và căn co của những người tìm đến Ngài để xin được chỉ 
giáo. Đôi lúc Ngài điều chỉnh lời thuyết giảng để phù hợp với hoàn cảnh 
đòi hỏi một đáp ứng đặc biệt nào đó. Nhưng xuyên suốt qua những tuyển 
tập kinh điển được truyền lại cho chúng ta như những “Lời Dạy Chính 
Thức Của Đức Phật”, chúng ta không tìm thấy một bài kinh nào, một 
pháp thoại nào trong đó Đức Phật đã kết nối tất cả những yếu tố của lời 
Ngài giảng dạy và sắp đặt chúng vào vị trí thích hợp trong một hệ thống 
đầy đủ trọn vẹn. 

Với một nền văn hóa đọc viết trong đó tư tưởng có hệ thống được 
đánh giá cao thì sự thiếu vắng một văn bản có chức năng thống nhất có 
thể được xem như một khiếm khuyết, nhưng trong một nền văn hóa hoàn 
toàn truyền khẩu - như nền văn hóa thời Đức Phật đã sinh sống và du 
hành - thì sự thiếu vắng một khuôn mẫu có tính mô tả tổng quát về Giáo 
pháp không được xem là có ý nghĩa quan trọng. Trong nền văn hóa này, 
cả thầy lẫn trò đều không nhắm đến sự chính xác trọn vẹn về mặt khái 
niệm. Vị thầy không có ý định trình bày một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh; 
và học trò cũng không có nguyên vọng học một hệ tư tưởng hoàn chỉnh. 
Mục đích kết nối thầy trò trong quá trình học tập - một quá trình truyền 

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai I 1 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


đạt - là sự rèn luyện thực tế, sự chuyển hóa tự thân, sự giác ngộ chân lý, 
và sự giải thoát bất thối chuyển của tâm. Tuy nhiên, điều này không có 
nghĩa là lời giảng dạy luôn luôn đuợc thay đổi cho thích hợp với tình 
huống ngay truớc mặt. Thỉnh thoảng Đức Phật cũng trình bày những quan 
điểm bao quát hon về Giáo Pháp, kết hợp nhiều thành tố của đạo trong 
một cấu trúc có sắp xếp theo thứ tự hay thuộc một phạm vi rộng lớn. 
Nhung mặc dù có nhiều bài kinh phoi bày một phạm vi rộng lớn, chúng 
vẫn không bao gồm mọi yếu tố của Giáo pháp trong một hệ thống tổng 
quát. 

Mục đích của cuốn sách này là để triển khai và đua ra ví dụ điển 
hình về một kế hoạch nhu thế. Trong sách này tôi thử cung cấp một hình 
ảnh đầy đủ về lời Phật dạy bằng cách kết hợp nhiều bài kinh khác nhau 
vào một cấu trúc có hệ thống. Tôi hy vọng cấu trúc này sẽ làm sáng tỏ 
khuôn mẫu có chủ đích tiềm ẩn bên duới sự hình thành Giáo pháp của 
Đức Phật và nhu vậy cung cấp cho độc giả những huớng dẫn để hiểu đuợc 
Phật giáo Nguyên Thủy một cách tổng quát. Tôi đã tuyển chọn các bài 
kinh hầu hết từ bốn bộ Nikaya của kinh tạng Pali, mặc dù tôi cũng có đua 
vào một số bài từ Kinh Udãna và Kinh Itivuttaka, là hai tập nhỏ trong 
tuyển tập thứ năm, tức là Tiểu Bộ Kinh. Mỗi chuông mở đầu với lời giới 
thiệu, trong đó tôi giải thích những khái niệm căn bản của Phật giáo 
Nguyên Thủy mà bài kinh tiêu biểu, và trình bày cho thấy các bài kinh đã 
diễn đạt những tu tuởng ấy nhu thế nào. 

Tôi sẽ cung cấp ngắn gọn những thông tin căn bản về tạng kinh 
Nikãya vào phần sau của lời giới thiệu này. Tuy nhiên, truớc tiên, tôi 
muốn nói so luợc bố cục mà tôi đã hoạch định để sắp xếp các bài kinh. 
Dù cách sử dụng đặc biệt của tôi về bố cục này có thể là mới lạ, nó không 
phải hoàn toàn là sự cách tân, mà là dựa trên các bài luận giải tiếng Pãli đã 
phân biệt ba kiểu lợi lạc mà hành giả đạt đuợc từ việc thục hành Giáo 
pháp: (1) an lạc hạnh phúc ngay trong đời này; (2) an lạc hạnh phúc trong 
các đời sau; và (3) hạnh phúc tối thuợng, Niết Bàn. 

Ba chuông mở đầu đuợc sắp xếp để đua đến những kết quả tiêu 
biểu cho hệ thống ba kiểu lợi lạc này. 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai I 2 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


Chương I là một cuộc khảo sát về thân phận con người như hiện 
nay, riêng biệt với sự xuất hiện của Đức Phật trong cõi đời. Có lẽ đây là 
hình ảnh đời sống con người đã phoi bày trước mắt Bồ Tát - vị Phật tưong 
lai - khi Ngài ở cung trời Đâu Suất nhìn xuống cõi trần gian, chờ co hội 
thuận tiện để giáng trần và thọ sinh vào kiếp người cuối cùng. Chúng ta 
nhìn thấy một thế giới trong đó con người đang bị cuốn đi một cách tuyệt 
vọng đến tuổi già và cái chết; trong đó họ bị hoàn cảnh xoay chuyển để 
phải hứng chịu những đau đớn thể xác, bị ngã gục trước những thất bại và 
bất hạnh, bị lo âu và sợ hãi trước những biến dịch và suy tàn. Đó là một 
thế giới mà con người có nguyện vọng được sống trong hòa hợp, nhưng 
vì những cảm xúc không được chế ngự đã liên tục buộc họ phải lao đầu 
vào những cuộc xung đột mãi leo thang tới mức bạo động và phá hoại 
toàn diện, đi ngược lại với nguyện vọng tốt đẹp của họ. Cuối cùng, nhìn 
theo một quan điểm bao quát nhất, đấy là một thế giới trong đó các loài 
hữu tình bị thúc đẩy bởi sự si mê và dục vọng của chính mình, để trôi lăn 
từ đời này sang đời khác một cách mù quáng trong vòng luân hồi sinh tử 
được gọi là samsara. 

Chương II tường thuật lại sư kiện đản sinh của Đức Phật vào thế 
gian này. Ngài đã đến như “một con người”, xuất hiện vì lòng từ bi đối 
với thế gian, sự xuất hiện của Ngài trong thế gian này là “biểu hiện của 
một ánh sáng vĩ đại”. Chúng ta theo dõi câu chuyện về việc Ngài thọ sanh, 
về việc Ngài từ bỏ gia đình và tìm cầu giải thoát, về việc Ngài giác ngộ 
Giáo pháp, và việc Ngài quyết định giáo hóa chúng sanh. Chuông này kết 
thúc với bài thuyết pháp đầu tiên cho năm tu sĩ đệ tử của Ngài, tại vườn 
Lộc Uyển, gần thành Ba-la-nại (Baranasi). 

Chương III nhắm mục đích phác họa những nét đặc biệt trong lời 
dạy của Đức Phật, và trong đó hàm ý về thái độ của một người học Phật 
tưong lai cần có khi tiếp cận giáo pháp ấy. Các bài kinh cho chúng ta biết 
Giáo pháp không phải là lời dạy bí truyền hay mang mật nghĩa, nhưng là 
lời dạy “soi sáng khi được giảng giải công khai”. Giáo pháp này không 
đòi hỏi đức tin mù quáng vào những kinh điển độc đoán, những mặc khải 
siêu nhiên, hay những giáo điều tuyệt đối dúng, mà mời gọi hành giả điều 
tra nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân như là tiêu chuẩn cuối cùng để xác 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tọng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai I 3 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


định giá trị của Giáo pháp. Giáo pháp này nói về sự sinh khởi và chấm 
dứt khổ đau, mà mỗi người có thể tự mình quan sát qua kinh nghiệm bản 
thân. Giáo pháp này thậm chí không dựng lên một Đức Phật như một đấng 
uy quyền tuyệt đối bất khả nghi, nhưng mời gọi chúng ta quan sát Ngài 
để xác định xem ngài có hoàn toàn xứng đáng với lòng tin cậy của chúng 
ta hay không. Cuối cùng, giáo pháp ấy cung cấp cho chúng ta phưong 
pháp để từng bước áp dụng thử nghiệm lời giảng dạy, và bằng cách đó tự 
mình giác ngộ chân lý rốt ráo. 

Với chương IV, chúng ta học những bài kinh nói đến lợi lạc đầu tiên 
trong ba loại lợi lạc mà Giáo pháp của Đức Phật có ý định đem lại cho 
chúng ta. Điều này được gọi là “niềm an lạc và hạnh phúc rõ ràng ngay 
trong đời này” (< dỉttha-dhamma-hỉtasukha ), hạnh phúc đến từ việc tuân 
theo những chuẩn mực đạo đức trong quan hệ gia đình, trong nghề nghiệp, 
và trong sinh hoạt cộng đồng. Mặc dù Phật giáo Nguyên Thủy thường 
được mô tả như là một phưong pháp cấp tiến rèn luyện hành giả chối bỏ 
cuộc đời để hướng đến một mục tiêu siêu xuất thế gian, tạng kinh Nikaya 
đã hé lộ cho thấy Đức Phật là một vị thầy rất thực tiển và từ bi, ngài có ý 
định quảng bá một trật tự xã hội trong đó mọi người có thể sống chung an 
bình và hòa hợp theo những đường lối hướng dẫn đạo đức. Phật giáo 
Nguyên Thủy đã rất rõ ràng về phưong diện này trong những lời dạy của 
Đức Phật về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, bổn phận giữa vợ chồng 
đối với nhau, về nghề nghiệp chân chánh, về bổn phận của nhà lãnh đạo 
đất nước đối với dân chúng, và những nguyên tắc sống chung hòa hợp và 
tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng. 

Chủ đề của chương Vìầ loại lợi lạc thứ hai mà giáo pháp Đức Phật 
đem lại, được gọi là an lạc hạnh phúc thuộc về đời sau (samparãyika- 
hitasukha). Đây là hạnh phúc đạt được nhờ sự tái sinh may mắn và thành 
công trong các đời sau qua việc tích lũy nhiều công đức của hành giả. Từ 
ngữ “công đức” (punna ) dùng để chỉ thiện nghiệp, xét theo khả năng phát 
sinh những kết quả thuận lợi trong vòng tái sinh. Tôi bắt đầu chuông này 
với việc tuyển chọn những bài kinh giảng dạy về nghiệp và tái sinh. Việc 
này dẫn chúng ta đến những bài kinh tổng quát về ý niệm công đức, theo 
sau là những bài tuyển chọn về “ba nền tảng chính của công đức ” đã được 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai I 4 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


công nhận trong các bài thuyết giảng của Đức Phật : bố thí ( dãna ), trì giới 
(sila), và thiền định ( bhãvanã ). Vì thiền định là phần quan trọng nổi bật 
trong loại lợi lạc thứ ba, kiểu thiền định đuợc nhấn mạnh ở đây, nhu là 
nền tảng của công đức, là thứ thiền định phát sinh ra những kết quả phong 
phú nhất của thế gian, đó là “tứ vô luợng tâm” ( hrahma-vỉhãra ), đặc biệt 
là sự phát triển lòng từ bi. 

Chương VI là chuông chuyển tiếp, có ý định dọn đuờng cho các 
chuông tiếp theo. Trong lúc chứng minh rằng việc thục hành lời Phật dạy 
quả thật dẫn đến hạnh phúc và may mắn trong phạm vi cuộc sống thế gian, 
để huớng dẫn quần chúng vuợt qua các giới hạn đó, Đức Phật đã phoi bày 
những nguy hiểm và bất xứng trong tất cả mọi pháp hữu vi. Ngài chỉ cho 
chúng ta những bất toàn trong các dục lạc thuộc giác quan, những khuyết 
điểm của sụ thành công vật chất, cái chết không thể tránh khỏi, và tính vô 
thuờng của tất cả mọi cảnh giới tồn tại hữu vi. Để khoi nguồn cảm hứng 
cho các đệ tử của Ngài huớng đến mục đích hạnh phúc tối thuợng là Niết 
Bàn, Đức Phật đã nhiều lần nhấn mạnh những hiểm nguy của cõi luân 
hồi. Vì vậy chuông này đạt đến cao điểm với hai bài kinh diễn giảng về 
nỗi khổ đau của sự ràng buộc vào vòng luân hồi sinh tử liên tục không 
bao giờ dứt. 

Bốn chuông tiếp theo dành cho kiểu an lạc thứ ba mà lời Phật dạy có ý 
định mang lại: hạnh phúc tối thuợng là chứng đắc Niết Bàn. 

Phần thứ nhất là Chương VII, cho chúng ta một khái niệm tổng 
quát về con đuờng giải thoát, đuợc trình bày bằng cách phân tích qua 
những định nghĩa về các chi phần của Bát Thánh Đạo và thật năng động 
qua lời tuòng thuật việc rèn luyện tăng chúng. Một bài kinh dài về con 
đuờng tu tập theo từng buớc, đã quan sát việc rèn luyện tăng chúng từ 
buớc khởi đầu đời sống xuất gia cho đến khi đắc quả A-la-hán, là mục 
tiêu cuối cùng. 

Chương VIII tập trung vào việc điều phục tâm, là điểm nhấn mạnh 
trong việc rèn luyện tăng chúng. Ở đây tôi trình bày các bài kinh thảo luận 
về những trở ngại trong việc phát triển tâm thức, phuong tiện để vuợt qua 
những trở ngại đó, những phuong pháp thiền tập khác nhau, và những tu 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai I 5 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


chứng đạt được khi hành giả đã vượt qua các trở ngại và đã làm chủ được 
tâm ý. Trong chương này, tôi giới thiệu sự phân biệt giữa thiền chỉ 
(samatha) và thiền quán (vỉpassanã), giữa an định và tuệ giác, một kiếu 
thiền đưa đến định (samãdhi) và một kiểu thiền đưa đến tuệ (pahhã). Tuy 
nhiên, tôi đưa vào những bài kinh nói về tuệ giác chỉ giới hạn trong phạm 
vi phương pháp được dùng để phát sinh tuệ giác, chứ không nói đến nội 
dung đích thật của tuệ giác. 

Chương IX nhan đề là “Chiếu Sáng Tuệ Quang”, nói về nội dung 
của tuệ giác. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, và cũng là đối với hầu hết 
các trường phái Phật giáo, tuệ giác hay trí tuệ là công cụ chính của giải 
thoát. Như vậy, trong chương này, tôi chú trọng đến những lời Phật dạy 
về những đề tài có tính cách quyết định trong việc phát triển trí tuệ như 
chánh tri kiến, năm uẩn, sáu căn, mười tám giới, lý duyên khởi, Tứ Diệu 
Đe. Chương này kết thúc với những bài kinh được tuyển chọn nói về Niết 
Bàn, mục tiêu rốt ráo của trí tuệ. 

Mục tiêu cuối cùng không phải đạt được một cách bất ngờ mà phải 
trải qua một loạt các giai đoạn chuyển hóa một cá nhân từ một kẻ vô văn 
phàm phu trở thành một vị A-la-hán, một bậc giải thoát. 

Như vậy, chương X, “Những cấp Bậc Chứng Đắc”, cống hiến một 
số bài kinh được tuyển chọn nói về những giai đoạn giác ngộ trên đường 
tu tập. Trước tiên, tôi trình bày một loạt những giai đoạn theo thứ tự tiệm 
tiến; rồi tôi quay lại điểm khởi đầu và quan sát ba cột mốc lớn trong tiến 
trình này: quả Dự- lưu, quả Bất-lai, và quả vị A-la-hán. Tôi kết luận với 
một số kinh được tuyển chọn nói về Đức Phật, vị dẫn đầu của các bậc A- 
la-hán, ở đây được đề cập theo từ ngữ Ngài thường dùng nhất khi nói về 
chính mình, đó là Như Lai. 


NGUỒN GỐC KINH TẠNG NIKÃYA 


Như tôi đã nói trên đây, những bài kinh tôi rút ra để đưa vào hợp 
tuyển này đều được chọn từ kinh tạng Nikãya, đó là những bộ tuyển tập 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 6 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


kinh tạng Pali chính gốc. Tưởng cũng cần đưa ra một vài lời giải thích về 
nguồn gốc và bản chất của các xuất xứ đó. 

Đức Phật đã không ghi lại bất cứ một bài giảng nào của Ngài, và 
những bài giảng của Ngài cũng không được các đệ tử của Ngài ghi lại 
bằng chữ viết. Văn hóa Ân Độ thời Đức Phật sinh sống vẫn chủ yếu là 
văn hóa trước thời kỳ có chữ viết (1) . Đức Phật đi du hành từ thị trấn này 
sang thị trấn khác trong vùng thung lũng sông Hằng, giáo hóa tăng ni, 
thuyết pháp cho các gia chủ trong vùng, họ tập họp lại để nghe Ngài giảng 
và trả lời câu hỏi của những người thắc mắc tò mò, và Ngài tham gia vào 
các cuộc thảo luận với quần chúng đủ mọi thành phần trong xã hội. Các 
văn bản ghi lại những lời giảng dạy của Ngài mà chúng ta có ngày nay 
không phải do chính tay Ngài viết hay từ những bài phiên tả do những 
người nghe Ngài giảng rồi ghi lại, nhưng là từ những hội đồng các vị 
trưởng lão tăng tổ chức kết tập kinh điển sau khi Ngài nhập Niết 
Bàn ( parỉnỉbbãna ) - nhằm mục đích gìn giữ giáo lý của Ngài. 

Những lời giảng dạy rút ra từ những công trình do các hội đồng kết 
tập ấy tái dựng lại không chắc là chính xác từ miệng của Đức Phật nói. 
Đức Phật chắc hẳn phải thuyết pháp thật tự nhiên và đã phối hợp các chủ 
đề bằng vô số cách khác nhau để đáp ứng lại nhu cầu đa dạng của những 
người tìm đến Ngài để được hướng dẫn. Bảo tồn bằng phưong cách truyền 
khẩu một khối lượng tài liệu đa dạng và rộng lớn như vậy gần như là một 
điều không thể làm được. Đe uốn nắn lời giảng dạy vào một mô thức thích 
hợp cho việc bảo tồn, các vị trưởng lão tăng chịu trách nhiệm về kinh văn 
đã phải thâu thập tài liệu và ấn hành như thế nào cho thích hợp hon để đại 
chúng có thể nghe, giữ gìn, đọc tụng, học thuộc lòng và lặp lại - đó là năm 
yếu tố chính của văn truyền khẩu. Tiến trình này, có thể là đã bắt đầu từ 
thời Đức Phật còn tại thế, sẽ đưa đến một mức độ đon giản hóa và tiêu 
chuẩn hóa trong chừng mực nào đó về những tài liệu cần được bảo tồn. 

Trong thời Đức Phật còn tại thế , các bài thuyết giảng được sắp xếp 
thành chin loại tùy theo văn thể : sutta (kinh bằng văn xuôi), geyya (kinh 
vừa văn xuôi vừa văn vần), veyyãkarana (ký thuyết/trả lời câu hỏi), gatha 
(thi kệ), udãna (lời cảm hứng), itivuttaka (như thị thuyết/lời đáng 
nh ở),jãtaka (chuyện tiền thân Đức Phật), abbhutadhamma (vị tằng hữu 

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trân Như Mai I 7 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


pháp/pháp hy hữu), vedalla (phương quảng/vấn đáp) (2) . Vào một vài thời 
điểm sau khi Đức Phật nhập diệt, kế hoạch phân loại cũ này được thay thế 
bằng một hệ thống mới sắp xếp các bài kinh thành những tuyển tập lớn 
hơn gọi là Nikãyas theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, hay tạng 
Kinh A-Hàm (Ãgamas) theo trường phái Phật giáo Bắc Tông Ân Độ 
(3) . Thời điểm nào Tạng Kinh Nikãyas- A Hàm trở nên phổ biến thì không 
thể biết một cách chính xác, nhưng một khi tạng kinh này xuất hiện nó 
hầu như hoàn toàn thay thế hệ thống phân loại cũ. 

Một trong hai phẩm của Luật Tạng Pãli là Cullavagga (Tiểu Phẩm), 
tường thuật về những bài kinh có thẩm quyền được kết tập như thế nào ở 
Hội đồng Kết tập Kinh tạng lần thứ nhất, được tổ chức ba tháng sau khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn. Theo bản tường tr ình này, một thời gian ngắn 
sau khi Đức Phật nhập diệt, tôn giả Đại Ca-diếp (MahãKassapa), vị lãnh 
đạo đương nhiên của giáo đoàn, đã chọn năm trăm vị tỳ kheo, tất cả đều 
là các bậc A-la-hán hay những bậc đã đạt quả vị giải thoát, để họp và kết 
tập một văn bản kinh điển chính thức những lời Phật dạy. Hội đồng Ket 
tập diễn ra vào mùa an cư tại xứ Rãjagaha (là thành phố Rajgir hiện nay), 
thủ đô của Magadha (Ma kiệt-đà), vào thời đó là tiểu bang thống trị của 
miền Trung Ân (4) . Tôn giả Đại Ca-diếp trước tiên yêu cầu tôn giả Ưu-ba- 
li (Upãli) tỳ kheo hàng đầu về giới luật, đọc tụng lại giới luật. Dựa trên 
lời đọc tụng này mà Luật tạng (Vinaya Pitaka) được kết tập. Rồi tôn giả 
Đại Ca-diếp (Mahãkassapa) yêu cầu tôn giả A-nan (Ãnanda) đọc tụng các 
Pháp, nghĩa là các bài kinh, và dựa trên nền tảng các bài đọc tụng này, 
Kinh Tạng (Sutta Pitaka) được kết tập. 

Tiểu phẩm Cullavagga nói rằng khi tôn giả Ãnanda đọc tụng Kinh 
tạng, các bộ Nikãya có nội dung giống như hiện nay, với các bài kinh 
được sắp xếp theo cùng một thứ tự như chúng ta thấy trong Kinh tạng Pãli 
hiện nay. Lời tường thuật này chắc chắn là đã ghi lại lịch sử quá khứ qua 
lăng kính của thời kỳ sau. Tạng Kinh A-hàm của những trường phái Phật 
giáo khác với truyền thống Nguyên Thủy đều tương hợp với bốn bộ 
Nikãya chính, nhưng được sắp xếp nội dung theo một trật tự khác với 
Tạng Kinh Nikãya tiếng Pãli. Điều này gợi ý rằng nếu việc sắp xếp Tạng 
kinh Nikãya - A Hàm quả thật đã diễn ra ở hội đồng Kết tập Kinh tạng lần 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai I 8 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


thứ nhất, thì hội đồng này chưa ấn định sắp xếp các bài kinh vào các vị 
trí nhất định trong hệ thống này. Hay nói cách khác, có thể là kế hoạch 
này phát sinh vào thời gian sau. Có thể là nó đã phát sinh vào một thời 
điểm nào đó sau Hội đồng Kết tập lần thứ nhất, nhưng trước khi Giáo 
đoàn phân chia thành các bộ phái khác nhau. Nếu sự sắp xếp này phát sinh 
trong thời kỳ phân chia các bộ phái, có thể nó đã được một trong các bộ 
phái đề xuất và sau đó được các bộ phái khác vay mượn, từ đó các bộ phái 
khác nhau đã ấn định việc sắp xếp các bài kinh vào những vị trí khác nhau 
trong hệ thống. 

Trong lúc phần tường thuật của tiểu phẩm Cullavagga về Hội đồng 
Ket tập Kinh tạng lần thứ nhất có thể bao gồm những tài liệu mang tính 
huyền thoại xen lẫn với những sự kiện có tính lịch sử, hình như không có 
lý do gì để nghi ngờ vai trò của tôn giả Ãnanda trong việc gìn giữ các bài 
kinh. Là thị giả của Đức Phật, tôn giả Ãnanda đã học thuộc những bài 
thuyết pháp của Đức Phật và các bậc đại đệ tử của Ngài, khắc ghi trong 
tâm trí, và giảng dạy lại cho những người khác. Trong thời kỳ Đức Phật 
còn tại thế, tôn giả đã được ca tụng về những khả năng ghi nhớ đặc biệt 
và được mệnh danh là “đệ nhất đa văn thánh đệ tử” (5) 
0 etadaggambahussutãnam ). Một vài vị tỳ kheo có thế cũng có trí nhớ 
ngang hàng với tôn giả Ãnanda, nhưng trong thời kỳ Đức Phật còn tại 
thế, mồi vị tỳ kheo đã phải bắt đầu chuyên môn nghiên cứu về một lãnh 
vực kinh văn đặc biệt nào đó. Tiêu chuẩn hóa và đon giản hóa tài liệu sẽ 
trợ giúp tốt cho việc học thuộc lòng. Một khi các văn bản kinh đã được 
sắp xếp vào Tạng Nikayas hay A-Hàm, những thách thức về việc bảo tồn 
và truyền bá di sản kinh điển sẽ được giải quyết bằng cách tổ chức các 
chuyên viên về kinh văn thành những tổ hợp chuyên trách về một loại 
tuyển tập đặc biệt nào đó. Như vậy các tổ hợp khác nhau trong Tăng đoàn 
có thể tập trung học thuộc lòng và diễn giải các tuyển tập kinh văn khác 
nhau và nói chung giáo đoàn có thể tránh được việc áp đặt đòi hỏi mỗi cá 
nhân các vị tỳ kheo phải ghi nhớ quá nhiều. Chính bằng cách này những 
lời giáo huấn của Đức Phật tiếp tục được truyền thừa trong ba trăm hoặc 
bốn trăm năm, cho đến khi cuối cùng chúng được ghi lại bằng chữ viết (6) . 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai I 9 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


Trong những thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo đoàn đã chia 
rẽ về những vấn đề thuộc giáo lý và giới luật, cho đến thế kỷ thứ ba sau 
khi Đức Phật nhập Niết Bàn đã có ít nhất muời tám tông phái của thời kỳ 
Phật Giáo Bộ Phái. Mỗi tông phái đã có những tuyển tập đuợc xem nhu 
là kinh tạng riêng của họ, mặc dù có thể là nhiều tông phái liên kết chặc 
chẽ với nhau đã chia sẻ chung một tuyển tập những kinh văn chính thức. 
Trong lúc những tông phái khác nhau có thể đã tổ chức sắp xếp tuyển tập 
của họ theo những cách khác nhau, và mặc dù tuyển tập kinh của họ chứng 
tỏ có sự khác nhau về các chi tiết, điều đáng chú ý là mỗi bài kinh lại rất 
tuong tự nhau, đôi lúc hầu nhu giống nhau hoàn toàn, và những giáo lý 
hay phần tu tập thục hành thì trên căn bản vẫn giống nhau (7) . Sụ khác 
nhau về giáo lý giữa các tông phái không phải xuất phát từ chính những 
bài kinh nhung là từ cách diễn giải của các chuyên gia đặc trách kinh tạng 
áp đạt cho chúng. Những khác biệt đó càng sâu đậm hon sau khi các tông 
phái cạnh tranh nhau đã chính thức hóa những nguyên tắc triết học trong 
các luận đề và luận giải để diễn đạt lập truờng rõ ràng của họ về các vấn 
đề thuộc giáo lý. Đến đây, chúng ta có thể xác định rằng những hệ thống 
triết lý đuợc gạn lọc nhu thế chỉ có ảnh huởng tối thiểu trên các văn bản 
kinh chính gốc, mà các tông phái hình nhu không có khuynh huớng cố 
ý nhào nặn cho thích hợp với chủ truong giáo lý của họ. Thay vào đó, 
bằng phuong tiện của những bài luận giải, họ nồ lục diễn đạt ý kinh theo 
một phuong cách nhằm rút ra những ý tuởng nào ủng hộ cho quan điểm 
của họ. Chẳng có gì lạ khi những bài diễn giải đó mang tính cách bảo vệ 
và rất khôn khéo, có vẻ nhu muốn tạ lỗi với ngôn từ của các bản kinh chính 
gốc. 


KINH TẠNG PÃLI 


Điều đáng buồn là những bộ suu tập kinh điển thuộc về hầu hết các 
tông phái Phật Giáo Ân Độ chính thống nguyên thủy đã bị mất mát khi 
Phật giáo Ãn độ bị phe Hồi Giáo tàn phá sau khi họ xâm chiếm miền bắc 
Ân độ trong thế kỷ thứ muời một và muời hai. Những cuộc xâm lăng đó 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 10 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


thật sự đã báo hiệu cái chết của Phật giáo ngay trên mảnh đất phát sinh 
tôn giáo này. Chỉ có một bộ sưu tập kinh tạng đầy đủ thuộc về một trong 
những tông phái Phật giáo Ân độ nguyên thủy là đã cố gắng tìm cách tiếp 
tục tồn tại nguyên vẹn. Đó là bộ sưu tập được gìn giữ bằng ngôn ngữ Pãli 
như chúng ta đã biết. Bộ sưu tập này thuộc về tông phái Nguyên Thủy cổ 
xưa, đã được chuyển qua Tích lan (Sri Lanka) trong thế kỷ thứ ba sau 
Công Nguyên và nhờ vậy đã tìm cách trốn thoát khỏi tai họa giáng vào 
Phật giáo trên đất mẹ của mình. Cũng vào khoảng thời gian đó, Phật giáo 
Nguyên Thủy cũng truyền qua Đông Nam Á và trong những thế kỷ sau 
đã trở thành tôn giáo thịnh hành nhất trong khu vực này. 

Kinh Tạng Pãli là bộ sưu tập những văn bản kinh mà truyền thống 
Phật Giáo Nguyên Thủy xem chính thức là Lời Phật 
Dạy (buddhavacana). Sự kiện những văn bản kinh của bộ sưu tập này đã 
tồn tại như một bộ sưu tập duy nhất không có nghĩa là tất cả bài kinh có 
thể xuất phát từ cùng một thới kỳ; và cũng không có nghĩa là những văn 
bản tạo thành cốt lõi kinh văn cổ so nhất của bộ sưu tập này nhất thiết phải 
xưa cổ hon những bài kinh tưong đồng với chúng từ những bộ phái Phật 
giáo khác, rất nhiều văn bản kinh ấy vẫn còn tồn tại trong các bản dịch 
bằng tiếng Trung hoa và Tây tạng như những thành phần của toàn 
bộ kinh tạng, hoặc, trong một vài trường hợp, như là những văn bản riêng 
biệt bằng một thứ tiếng Ãn độ khác. Tuy nhiên, Kinh Tạng Pali đặc biệt 
quan trọng đối với chúng ta, và sở dĩ như vậy là vì ít nhất ba lý do sau: 

Thứ nhất, đó là một bộ sưu tập đầy đủ, tất cả thuộc về một tông phái 
mà thôi. Mặc dù chúng ta có thể tìm thấy những dấu hiệu rõ ràng về những 
phát triển lịch sử giữa những phần khác nhau của tạng kinh, sự xếp đặt 
các văn bản kinh vào một tông phái mà thôi đã cho các văn bản tính chất 
tưong đối đồng nhất. Giữa những bài kinh xuất phát vào cùng một thời 
kỳ, chúng ta thậm chí có thể nói đến tính đồng nhất về nội dung, mang 
cùng một hưong vị tiềm ẩn bên dưới nhiều cách diễn đạt khác nhau về 
giáo lý. Tính đồng nhất này được thấy rõ ràng trong bốn bộ Nikãya và 
những phần xưa cổ hon của bộ Nikãya thứ năm, và cho chúng ta lý do để 
tin rằng với những văn bản kinh này chúng ta đã đạt đến tài liệu cổ so nhất 
của văn bản Phật giáo đã được khám phá từ trước đến nay - cho phép xác 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tọng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 11 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


nhận giá trị của những nhận định đã nêu trên, rằng những văn bản kinh 
này có những bản tương đồng trong các bộ phái Phật giáo khác mà nay đã 
không còn tồn tại . 

Thứ hai , toàn bộ sưu tập đã được bảo tồn bằng thứ ngôn ngữ miền 
Trung Ản-Aryan, thứ ngôn ngữ có liên hệ rất gần với ngôn ngữ (hoặc, rất 
có thể là, những thổ ngữ thuộc nhiều vùng khác nhau) mà chính đức Phật 
đã nói .Chúng ta gọi thứ ngôn ngữ này là tiếng Pali, nhưng tên gọi ngôn 
ngữ này thật ra đã xuất phát từ một sự hiểu lầm. Từ pãli đúng ra có nghĩa 
là “kinh văn”, nghĩa là, văn bản kinh để phân biệt với những bài luận giải. 
Các nhà bình luận đề cập đến ngôn ngữ mà các văn bản được bảo tồn như 
là pãlibhãsã, nghĩa là “ngôn ngữ của các kinh văn”. Vào một thời điểm 
nào đó, từ này bị hiểu lầm có nghĩa là “ngôn ngữ Pãli”, và một khi sự hiểu 
lầm này đã được tung ra, nó bén rễ và đã đi theo với chúng ta từ đó đến 
nay. Các học giả xem ngôn ngữ này như là một ngôn ngữ lai để lộ nhiều 
đặc điểm của các thổ ngữ Prakrit được sử dụng vào khoảng thế kỷ thứ ba 
trước công nguyên, và đã phải chịu một quá trình “Sanskrit hóa” một 
phần nào (8) . Trong lúc ngôn ngữ này không trùng hợp với bất cứ ngôn 
ngữ nào mà chính Đức Phật đã nói, nó thuộc về cùng một ngữ tộc rộng 
lớn như những ngôn ngữ mà có lẽ Ngài đã sử dụng và xuất phát từ cùng 
một cội nguồn khái niệm. Như vậy, ngôn ngữ này phản ảnh thế giới tư 
tưởng mà Đức Phật đã kế thừa từ một nền văn hóa Ân độ rộng lớn hơn 
trong đó Ngài đã sinh ra, nhờ vậy ngôn từ của nền văn hóa ấy đã diễn đạt 
được những nét tinh tế của thế giới tư tưởng mà không có sự xâm nhập 
của các ảnh hưởng ngoại lai, vốn không thể tránh được ngay cả trong 
những bản văn dịch xuất sắc và cẩn trọng nhất. Điều này trái ngược với 
những bản dịch kinh văn của Trung hoa, Tây Tạng hay Anh quốc, trong 
đó ngôn ngữ dịch đã mang nhiều ảnh hưởng của các nghĩa bóng được 
chọn từ tiếng Hoa, Tây-tạng hay Anh. 

Lý do thứ ba khiến Kinh Tạng Pãli có tầm quan trọng đặc biệt là vì 
đối với một trường phái Phật giáo đương thời bộ sưu tập này là tài liệu có 
thẩm quyền. Không giống những bộ sưu tập kinh văn của những trường 
phái Phật giáo cổ sơ đã bị tuyệt chủng, vốn mang tính chất thuần túy hàn 
lâm, bộ sưu tập này mang đầy sức sống. Nó đã khơi dậy niềm tin của hàng 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 12 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


triệu Phật tử từ các thôn làng và tự viện ở Sri Lanka (Tích lan), Myanmar 
(Miến điện), và Đông Nam Á cho đến những thành phố và các trung tâm 
thiền ở Âu Châu và Mỹ châu. Bộ suu tập kinh tạng này đã định hình tri 
kiến của họ, huớng dẫn họ truớc những chọn lựa đạo đức khó khăn, cung 
cấp thông tin cho việc tu tập thiền định của họ, và cho họ những chìa khóa 
để đạt đến tuệ giác giải thoát. 

Kinh Tạng Pãli thuờng đuợc biết nhu là Tipitaka, nghĩa là “Tam 
Tạng Kinh Điển” hay “Ba Bộ Suu Tập Kinh”. Sụ phân chia làm ba tạng 
này không phải chỉ là tính chất độc đáo của truòng phái Nguyên Thủy, mà 
còn thông dụng giữa các truờng phái Phật giáo Ân Độ nhu là một cách 
phân loại các văn bản kinh Phật giáo. Ngày nay, ngay cả những kinh điển 
đuợc bảo tồn trong các bản dịch chữ Hán cũng đuợc biết nhu là Tam Tạng 
Kinh chữ Hán. Ba bộ suu tập kinh tạng Pali là: 

1. Luật Tạng ( Vi nay a Pitaka ), bộ suu tập về Giới Luật, gồm có 
những giới luật đuợc đặt ra để huớng dẫn tăng ni và những điều lệ qui 
định để việc hoạt động của giáo đoàn đuợc hài hòa. 

2. Kinh Tạng ( Sutta Pitaka ), là bộ suu tập các bài Kinh, gồm có 
Kinh (suttas), là những bài giảng của Đức Phật và các vị đại đệ tử của 
Ngài cũng nhu những tác phẩm khoi nguồn cảm hứng bằng tho, bằng thi 
kệ, và một số tác phẩm mang tính chất bình luận. 

3. Luận Tạng (Abhidharma Pitaka ), bộ Suu tập về Triết học, là bộ 
suu tập gồm bảy bộ luận nhằm hệ thống hóa triết học thật chặt chẽ những 
lời giảng dạy của Đức Phật. 

Luận Tạng ( Abhỉdhamma Pitaka ) rõ ràng là sản phẩm của thời kỳ 
sau so với hai Tạng kia trong quá trình tiến hóa tu tuởng Phật giáo. Văn 
bản tiếng Pãli tiêu biểu cho nồ lực của truờng phái Nguyên thủy muốn hệ 
thống hóa những lời giảng dạy xua cổ hon. Những truờng phái khác 
rõ ràng cũng đã có hệ thống Luận tạng riêng của họ. Truông phái Nhất 
Thiết Hữu Bộ ( Savãstivãda ) là hệ thống duy nhất mà toàn bộ các văn bản 
kinh của họ đuợc tồn tại nguyên vẹn. Bộ suu tập kinh tạng của họ, giống 
nhu Pãli tạng, cũng gồm có bảy tập kinh văn. Những kinh văn đó nguyên 
gốc đuợc viết bằng tiếng Sanskrit nhung chỉ đuợc bảo tồn đầy đủ bằng 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 13 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


các bản dịch chữ Hán. Hệ thống mà họ khẳng định khác biệt đáng kể so 
với phần kinh văn tương đương của trường phái Nguyên Thủy cả trong 
phần tr ình bày lẫn triết học. 

Kinh Tạng (Siítta pựaka ), chứa đựng các bản ghi chép những lời 
giảng dạy và thảo luận của Đức Phật, gồm có năm bộ sưu tập gọi là 
Nikaya. Vào thời đại của các nhà luận giải, chúng cũng còn được biết đến 
như là Ãgamas, giống như các bản kinh tương đương của Phật giáo Bắc 
Truyền. Bốn tập Nikaya là: 

1. Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya ): ba mươi bốn bài kinh được sắp xếp 
thành ba quyển (vaggas). 

2. Trung Bộ Kinh {Majjhima Nikãya) gồm 152 bài kinh được sắp xếp 
thành ba quyển. 

3. Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nỉkãya) gần ba ngàn bài kinh ngắn 
sắp xếp thành năm mươi sáu chương, gọi là samyuttas , được xếp thành 
năm quyển. 

4. Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya ), gồm gần 2,400 bài kinh ngắn 
được sắp xếp thành 1 1 chương, gọi là Kinh Tập ( nipãtas ). 

Thoạt nhìn, Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh hình như được 
thành lập chính yếu trên căn bản chiều dài của kinh: những bài kinh dài 
hơn được đưa vào Trường Bộ, những bài có chiều dài cỡ trung bình thì 
đưa vào Trung Bộ. Tuy nhiên, nếu cẩn thận sắp xếp nội dung của các bài 
kinh sẽ gợi ỷ cho thấy rằng một yếu tố khác có thể tiềm ẩn bên dưới sự 
phân biệt giữa hai bộ kinh đó. Những bài kinh trong Trường Bộ Kinh phần 
lớn nhắm đến đại chúng và hình như có ý định thu hút những người có thể 
cải đạo đến nghe kinh bằng cách chứng minh tính siêu đẳng của Đức Phật 
và giáo lý của Ngài. Các bài kinh trong Trung Bộ Kinh phần lớn hướng 
đến nội bộ cộng đồng Phật tử và hình như được sắp xếp để các vị tân tỳ 
kheo làm quen với giáo lý và công phu tu tập của Phật giáo (9) . Điều này 
vẫn còn là một câu hỏi mở rộng về vấn đề có phải những mục đích thực 
dụng ấy là những tiêu chuẩn quyết định đằng sau hai Bộ kinh Nikaya đó, 
hay tiêu chuẩn đầu tiên là chiều dài của kinh, với những mục đích thực 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 14 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


dụng ấy theo sau như là kết quả ngẫu nhiên của những khác nhau về độ 
dài của các bài kinh đó. 

Tương Ưng Bộ Kinh ( Samyutta Nỉkãya) được sắp xếp theo đề tài. 
Mồi đề tài là cái ‘ách’ (sarỵiyoga) kết nối bài kinh vào một chương 
(, samyutta ). Từ đó nhan đề của bộ kinh là “những bài kinh được kết nối” 
(Tương Ưng). Quyển thứ nhất, Thi Kệ, độc đáo ở chỗ là đã được tập hợp 
trên căn bản thể loại văn chương. Quyển này gồm có những bài kinh trong 
đó vừa có văn xuôi vừa có thi kệ, được sắp xếp thành mười một chương 
theo đề tài. Bốn quyển kia mồi quyển gồm có những chương dài nói về 
những giáo lý chính yếu của Phật Giáo Nguyên Thủy. Các Quyển II, III, 
và IV mồi quyển đều được mở đầu bằng một chương dài dành cho một 
đề tài rất quan trọng, như là Lý Duyên Khởi ( chương 12: 
Nidãnasamyutta ); Ngũ uấn ( chương 22: Khandhasamyutta ); và Sáu Nội 
Xứ và Sáu Ngoại Xứ ( chương 35: SaỊãyatanasamyutta) . Phần V nói về 
những chi phần tu tập chính yếu, mà trong thời kỳ ‘ ’hậu kinh điển” được 
gọi là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo ( bodhỉpakkhỉyãdhammã ). Những chi 
phần này gồm có Bát Thánh Đạo (i chương 45: Maggasamyutta), Thất Giác 
Chi (chương 46: Bojjhangasamyutta), và Tứ Niệm Xứ (chương 47: 
Satipatthãnasamyutta). Từ nội dung, chúng ta có thế suy luận rằng Tương 
Ưng Bộ Kinh có dụng ý phục vụ cho nhu cầu của hai nhóm trong giáo 
đoàn. Một nhóm gồm những vị chuyên môn về giáo lý, những vị tăng ni 
chuyên tâm tìm tòi và khám phá ý nghĩa sâu sắc của Giáo Pháp để giải 
thích cho những bạn đồng tu của họ. Nhóm kia gồm những vị dành trọn 
công phu để phát triển tuệ giác thiền định. 

Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nỉkãya) được sắp xếp theo một hệ 
thống số rút ra từ một đặc điểm kỳ lạ trong phương pháp sư phạm của Đức 
Phật. Đẻ giúp cho việc học thuộc lòng và hiểu các bài giảng dễ dàng hơn, 
Đức Phật thường hình thành các bài giảng bằng cách xếp theo từng bộ số, 
một kiểu thiết kế nhằm bảo đảm rằng những tư tưởng Ngài truyền đạt sẽ 
được dễ dàng ghi nhớ. Tăng Chi Bộ Kinh tập hợp những bài pháp thoại 
xếp theo số thành một tác phẩm đồ sộ gồm có mười một chương ( nỉpãtas ), 
mồi chương tiêu biểu cho một số các bài kinh đã được hình thành theo 
pháp số. Như vậy có Chương của những Bài Kinh số Một ( ekãkanỉpãta ), 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 15 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


Chương của những Bài Kinh số Hai (dukanỉpãta) , Chương của những Bài 
Kinh Số Ba ( tikanipata) và cứ như thế, cho đến lúc chấm dứt với Chương 
của những Bài Kinh số Mười Một (ekãkanỉpãta). Vì những nhóm khác 
nhau của các chi phần trong đạo lộ tu tập đã được bao gồm trong Tương 
Ưng Bộ K inh , Tăng Chi Bộ Kinh có thể tập trung vào các phương diện 
khác của việc tu tập chưa được thể nhập vào các tập kinh pháp số trùng 
lặp . Tăng Chi Bộ Kinh bao gồm một số lượng kinh đáng kể mà Đức Phật 
đã giảng cho cư sĩ để giải quyết các mối quan tâm của họ về các vấn đề 
đạo đức và tâm linh trong cuộc sống đời thường, bao gồm các quan hệ gia 
đình (vợ chồng, con cái và cha mẹ), và những phương cách đúng đắn để 
tạo lập, giữ gìn và sử dụng tài sản. Những bài kinh khác nói về việc rèn 
luyện thực tiển cho các tăng sĩ. Việc sắp xếp tuyển tập kinh theo pháp số 
giúp cho việc giảng dạy chính thức được đặc biệt thuận tiện, và như vậy 
được các vị trưởng lão tăng sử dụng dễ dàng khi giảng dạy cho các đệ tử 
và các vị pháp sư khi thuyết pháp cho thính chúng. 

Ngoài bốn bộ kinh Nikãya chính, Kinh Tạng Pãli còn một bộ kinh 
Nikãya thứ năm, gọi là Tiểu Bộ Kinh ( Khuddaka Nỉkãya). Tên kinh này 
có nghĩa là Tiểu Bộ. Có lẽ lúc ban đầu bộ kinh này chỉ gồm có một số tác 
phẩm nhỏ không thể đưa vào bốn bộ kinh Nikãya lớn. Nhưng vì càng ngày 
càng có nhiều bài kinh được sáng tác qua nhiều thế kỷ và được thêm vào 
Tiểu Bộ, và kích cỡ của bộ kinh này phát triển cho đến lúc nó trở thành 
bộ kinh có nhiều quyển nhất trong năm bộ kinh Nikãya. Tuy nhiên, trọng 
tâm của Tiểu Bộ Kinh là một tập hợp nhỏ những tác phẩm ngắn được sáng 
tác hoặc là hoàn toàn bằng thi kệ ( chẳng hạn như , Kinh Pháp Cú (The 
Dammapada), Trưởng Lão Tăng K è (the Theragãthã), Trưởng Lão Ni 
kệ ( the Therỉgãthã), hoặc hồn hợp văn xuôi lẫn văn vần như là Kinh 
Tập (Suttanipãta), Kinh Phật Tự Thuyết (Udãna), và Kinh Phật Thuyết 
Như Vậy (Itivuttaka ), những kinh này có văn phong và nội dung thuộc 
loại rất xưa cổ. Những bài kinh khác trong Tiểu Bộ Kinh - như là 
Kinh Phân Tích Đạo (Patisambhidãmagga) và hai bài kinh Diễn giải 
(Niddesas) - tiêu biểu cho lập trường của tông phái Nguyên Thủy và như 
vậy ắt hẳn phải được sáng tác trong thời kỳ Phật Giáo Bộ Phái, khi mà 
những tông phái cổ sơ đã đi theo con đường riêng của họ về việc phát triển 
giáo lý. 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 16 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


Bốn bộ kinh Nikãya tiếng Pãli có các bộ tương đương là Kinh A- 
Hàm của Tam Tạng Kinh chữ Hán, mặc dù những kinh này thuộc về các 
tông phái xưa cổ khác nhau. Tương đương với từng bộ kinh gồm có 
Trường A-hàm ( Dirghãgama ), có lẽ xuất phát từ phái Pháp Tạng Bộ 
(. Dharmaguptaka ), nguyên gốc được dịch từ tiếng Prakrit, Bộ Trung-A- 
Hàm (Madhyamagama) và Tạp-A-Hàm (Samyuktãgama), cả hai xuất 
phát từ phái Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvãstivãda) và được dịch từ tiếng 
Sanscrit, và một bộ Tăng-Nhất-A-Hàm (Ekottarãgama) , tương đương với 
Tăng Chi Bộ Kinh, thường được cho là thuộc về một chi nhánh của tông 
phái Đại Chúng Bộ (Mahãsãnghỉka) và đã được dịch từ một thổ ngữ thuộc 
miền Trung Indo-Aryan hay là một thổ ngữ pha trộn của ngôn ngữ Prakrit 
với những yếu tố của tiếng Sancrit. Tam Tạng Kinh chữ Hán cũng gồm 
có những bản dịch các bài kinh riêng lẻ từ bốn tuyển tập lớn, có lẽ từ 
những tông phái khác chưa được nhận diện, và những bản dịch của từng 
quyển riêng lẻ từ Tiểu Bộ Kinh, gồm hai bản dịch của Kinh Pháp 
Cú ( Dhammapada ) (một bản đươc nói là rất giống với văn bản tiếng Pali) 
và những phần của Kinh Tập ịSuttanipãta) , vốn là một tác phẩm thống 
nhất, không có trong bản dịch chữ Hán. 


GHI CHÚ VÈ VĂN PHONG 

Độc giả của kinh tạng Pãli thường cảm thấy bực mình trước sự trùng 
lặp của các lời kinh. Thật khó nói có bao nhiêu phần lặp lại này xuất phát 
từ chính lời giảng của Đức Phật, vốn là một vị giáo sĩ du hành khắp nơi ắt 
hẳn Ngài phải dùng phương cách lặp lại để củng cố những điểm cần nhấn 
mạnh, và Ngài đã dùng nhiều ít thế nào thì lại tùy vào những người sưu 
tập kinh văn. Tuy nhiên, rõ ràng là một phần lớn lời kinh trùng lặp xuất 
phát từ quá trình truyền khẩu. 

Để tránh quá nhiều trùng lặp trong lúc phiên dịch, tôi đã phải thực 
hiện việc rút gọn nhiều lần. về mặt này, tôi theo các ấn bản kinh tiếng Pãli, 
vốn cũng đã rút gọn bớt rất nhiều, nhưng một bản dịch nhắm đến các độc 
giả đương đại đòi hỏi cần phải rút gọn hơn nữa nếu muốn tránh cho độc 
giả khỏi bực mình. Mặc khác, tôi cũng phải nhạy bén để thấy rằng không 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tọng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 1 7 


In The Buddha's Words by Bhikkhu Bodhi 


CÓ điểm nào cần thiết trong văn bản gốc đã bị bỏ sót trong khi rút gọn, kể 
cả phong cách của lời kinh. Lý tưởng vừa muốn làm vui lòng độc giả vừa 
muốn giữ tính trung thực của văn bản kinh đôi lúc đã tạo ra những yêu 
cầu trái ngược nhau cho người dịch. 

Việc xử lý các kiểu mẫu trùng lặp của cùng một lời kinh liên hệ đến 
một loạt các thành phần của bài kinh là một vấn đề bất tận đối với việc 
phiên dịch kinh tạng Pali. Thí dụ, khi dịch một bài kinh về ngũ uẩn, ngưoi 
ta thường muốn bỏ qua việc kể ra từng uẩn, thay vào đó chuyển bài kinh 
thành một lời xác định tổng quát về các uẩn như một tập hợp. Theo ý tôi, 
phưong cách này có nguy co là biến bản phiên dịch thành một bài viết có 
ý nghĩa tưong đưong và như vậy đánh mất quá nhiều đặc tính của văn bản 
gốc. Chính sách chung của tôi là dịch toàn bộ lời k inh liên quan đến thành 
phần thứ nhất và thành phần cuối của toàn bộ (ngũ uẩn) và chỉ dùng các 
dấu chấm ngăn cách để kể các thành phần ở giữa. Như vậy, trong một bài 
kinh vể ngũ uẩn, tôi chỉ dịch đầy đủ về phần sắc và thức, và các thành 
phần ở giữa sẽ là “thọ. . .tưởng. . .hành. . ngụ ý rằng toàn bộ lời kinh kể 
trước cũng áp dụng cho các thành phần này. 

Phưong cách này đòi hỏi sử dụng thường xuyên việc rút gọn bằng 
các dấu chấm, một cách thực hành cũng dễ tạo ra nhiều bình phẩm. Khi 
phải đối diện với những đoạn văn trùng lặp trong khung cảnh một bài 
tường thuật, đôi lúc tôi cô đọng chúng thay vì dùng cách rút gọn bằng gọn 
bằng các dấu chấm để chỉ định phần nào của bài kinh đang được bỏ bớt. 
Tuy nhiên, với những bài kinh có tính cách giải thích giáo lý, tôi vẫn tuân 
thủ theo cách thực hành như đã nói ở đoạn trước. Khi dịch những đoạn 
ki nh mang ý nghĩa giáo lý quan trọng, tôi nghĩ dịch giả có trách nhiệm 
cần chỉ rõ noi nào bài kinh được rút gọn, và đối với loại kinh này, việc rút 
gọn bằng các dấu chấmvẫn là phưong cách sẵn có tốt nhất. 


Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali - Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Moi I 18 


